
y 

THiHINHNAM.COM 

No PAIN NO GAIN 



HỰỚNG DẪN NẤU MÓN CẬNH GÀ Gli 
BẮP CHO NGƯỜI TẬP THỂ HÌNH 

Tác giả Ểế Quân Lương 

Chúng tôi đã từng nghe câu nói: "Hầu hết các bạn nam tập GYM 
đều có thể nấu ăn rất ngon." Bạn có tin điều đó không ? 

Vậy sao không trổ tài nhỉ ? 


Cánh gà là một món ăn ưu thích của những người tập thể hình vì nó mang lại nhiều protein, năng lượng cần cho việc 
phát triển cơ bắp và mang tỷ lệ mỡ thấp. Sau đây, Thể Hình Nam xin hướng dẫn cách chế biến cánh gà phù hợp với 
những yêu cầu dinh dưỡng của người tập thể hình để bạn có bố sung 1 món ăn ngon cho thực đơn của mình. 



Bước 1 Sơ chế cánh gà 

Chọn 5 cánh gà, rửa sạch. Đầu tiên, bạn sẽ phết dầu ăn, rắc một chút tiêu và muối lên sau đó mang đi nướng với 





nhiệt độ khoảng 230 độ c trong 1 0 phút. 


Bước 2 Làm nước sốt 

Cho 3 muỗng canh tưong ớt, 2 tép tỏi băm, vài lát gừng, hạt tiêu đen vào chảo và phi lên cho thom. Sau đó cho 2 
muỗng canh giấm gạo, 2 muỗng nước tưong, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng mật ong. Xào trong 1 phút đến khi thấy 
nước sốt đã sánh và thom 


Bước 3 Hoàn thành món ăn 

Lấy cánh gà đã nướng ra, đố nước sốt lên và nướng gà lần nữa cũng trong 1 0 phút với nhiệt độ khoảng 230 độ c. Sau 
đó lấy cánh gà ra, trình bày ra đĩa và thưởng thức. 

Thông tin dinh dưỡng: với món ăn và cách chế biến này, bạn sẽ nạp vào co thể 453 calories, 39 gram protein, 5g 
Carb và 30g chất béo. 


Video hướng dẫn chế biến món cánh gà đây ! 
Các bạn xem và làm theo nhé ! 


Theo VoThuat.vn 


Xem thêm: 

• 4 loại bột đậu cho các bạn nam tập thể hình kèm hướng dẫn cách làm 

• 13 thực phẩm dinh dưỡng giúp bạn giảm cân nhanh chóng 

• Top 10 loại thực phẩm vàng cung cấp dinh dưỡng cho người tập thể hình 

• Hướng dẫn tự làm bơ đậu phông - thực phẩm tốt cho các bạn tập thể hình 

• Tầm quan trọng của bữa ăn phụ trong chế độ dinh dưỡng thể hình 


TViích 4-íni "Li ke 11 / Hau H-T "Staare" 


1- 

LU 

LU 

£ 

1- 

% 

f c H 1 A SẺ 






©PIN 


I T 


G + c I R L c E 


Tin liên quan 



7 loại thực phẩm chức năng giúp nam... 



Giảm cân, giảm mỡ với 5 động tác đơ... 



6 Bài tập thể hình giúp nam giới có... 


Bài kế 

Bạn đang xem bài viết gần đây nhất 


> 


Bài trước 

25 kiểu tập phát triển cơ bắp săn chắc với tạ Kettlebell 


< 

Gửi email bài đăng 

này BlogThislChia sẻ lên TvvitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest 

G+1 Recommend this on Google 




0, Bạn tìm gì hôm nay... 



XEM NHIỀU NHẤT 



4 mẫu lịch tập dành cho các bạn nam yêu thích thể hình 



Bài tập Skullcrusher - Nằm đưa thanh tạ EZ gần trán 








Thể hình và tình dục - Bạn có biết ? 



9 loại thực phẩm tốt cho cơ bắp có thể thay thế và rẻ hơn thịt 



Tập thể hình nam giới có bị ảnh hưởng đến chiều cao không? 



5 nguyên nhân chính tập ngực mà không to lên được 







Kiến thức cần biết về Deadlitt 



5 phút tập thể hình luyện thân trên với khăn lông 



Video Leverage Squats giải pháp mông đùi hiệu quả 


THƯ MỤC 







BÀI TẬP BỤNG 


BÀI TẬP MÔNG ĐÙI 


BÀI TẬP PLANK 


BÀI TẬP BỤNG 6 MÚI BÀI TẬP 
CHÂN 



BÀI TẬP ĐÙI 
TRƯỚC 


BÀI TẬP 
LƯNG 


BÀI TẬP 
NGỰC' 


BÀI TẬP SQUAT 


BÀI TẬP 
TAY 


BÀỊ TẬP TỔNG 
HỢP 


BÀI TẬP VAI DỊNH DƯỠNG THẾ 
HÌNH 


ĐỘNG TÁC PLANK ĐỘNG TÁC SQUAT ĐỘNG TÁC 

YỎGA 


LỊCH TẬP THỂ 
HÌNH 


NGHỈ NGƠI NHẠC TẬP THỂ 
HÌNH 


TẬP THỂ HÌNH TẠI 
NHÀ 


VỊDEO THỂ 
HÌNH 



• 1 0 bài tập cơ bụng với cáp tuyệt vời nhất bạn chưa từng thấy 

Bạn có biết cơ bụng 6 múi nhìn rất đẹp nhưng không dễ gì để đạt được không? Có... 

• 5 Bài tập đốt mỡ nhanh hơn cả gập bụng chị em không thể bỏ qua 

Bạn mong muốn có vòng eo thon bụng phẳng nhanh chóng? Bạn đang luyện tập gập bụng và muốn... 

• 4 bài tập cơ tam đầu cho nam đúng chuẩn nhất khi tập thể hình 

Các bài tập thể hình giống như hương vị kem. Hầu hết mọi người đều chọn các vị vani,... 

• Cách tỉa và vẽ lông mày cực dễ cho người mới tập trang điếm 

Đối với nhiều bạn mới làm quen với việc trang điểm thì vùng mắt có lẽ là nơi khó... 

• Bí quyết giảm vòng eo chỉ trong 3 ngày của người Nhật 

Bí quyết giảm vòng eo đơn giản chỉ nằm ở việc đi bộ? Bạn có tin phương pháp đi... 




Co ^lc T Tim kiêm Tuy Chinh 










Cơ ngực là một phần cơ rất linh hoạt, bạn có thể tập với nhiều phương... 


Bài yêu thích 


'bài tập ngực flat barbell bench PRESS 

* Ệ 15.12.2015- Comments Disabled 

Bài tập: Đẩy ngực ngang thanh tạ, tay rộng trung bình - Barbell Bench Press Tip hướng dẫn đẩy ngực tránh... 

LỊCH TẬP GYM SIÊU NGẮN DÀNH CHO NGƯỜI BẬN RỘN 

n 14.02.201 6- Comments Disabled 

Bạn bận rộn với công việc nhưng vẫn muốn đàm bảo lịch tập gym để giữ gìn cơ bắp? Hãy đến với những bài tập... 


:7 íllC* 1 1 BÀI TẬP Cơ BỤNG 6 MÚI ĐẸP NHẤT CHO PHÁI MẠNH TẠI PHÒNG GYM 

* đÈp nhẲỊ. 

24.02.201 6 - Comments Disabled 

Bạn đang muốn tỏ rõ bản lĩnh đàn ông bằng thân hình rắn chắc vạm vỡ? Hãy đến với 1 1 bài tập cơ bụng 6 múi... 


Copyright © 201 5 - Thể Hình Nam 


Q) Chat với chúng tôi! 




